Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa 
(Trọn bộ 24 tập) 


Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm 
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu 

Sàigòn 1998 


~== 0O --- 


Tập 2 
Quyên Thứ 47 
Hội Thứ Nhất 


PHẨM MA-HA-TÁT 
Thứ 14 - 1 


Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Vì duyên cớ nào Bồ-tát lại còn gọi Ma-ha- 
tát? Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ-tát ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải làm thượng thủ. Vì duyên 
cớ đấy nên Bồ-tát lại gọi là Ma-ha-tát. Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Những kẻ 
nào là chúng đại hữu tình, mà Bồ-tát ở trong ấy nhất định làm thượng thủ? Phật bảo: Thiện Hiện! 
Chúng đại hữu tình là kẻ trụ chủng tánh thứ tám, Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác địa và 
từ sơ phát tâm cho đến Bắt thối chuyển Đại Bồ-tát Ma-ha-tát. Đấy gọi là chúng đại hữu tình, Bồ-tát ở 
trong chúng đại hữu tình nhất định phải làm thượng thủ, nên lại gọi là Ma-ha-tát. 


Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát như vậy, bởi nhân duyên gì 
ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải được làm thượng thủ? Phật bảo: Thiện Hiện! Vì Bồ-tát Ma- 
ha-tát này phát tâm Kim cương dụ, quả quyết chẳng lui hoại, do nhờ tâm này nên ở trong chúng đại 
hữu tình nhất định phải được làm thượng thủ. 


Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Kẻ nào được gọi là tâm Kim cương dụ Bồ-tát Ma- 
ha-tát? Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha- tát sanh tâm như vây: Ta phải mặc áo giáp kiên cố ở 
trong đồng nội mênh mông vô biên sanh tử đề đả phá kẻ oán địch vô lượng phiền não; ta phải làm khô 
cạn biển cả sanh tử thắm sâu không ngăn mé; ta phải vứt bỏ tẤt cả của cải và thân mạng trong ngoài là 
vật sở trọng; ta phải đối tất cả hữu tình đem tâm bình đẳng làm đại lợi ích; ta phải đem pháp Tam thừa 
cứu vớt tắt cả hữu tình đều cho ở cõi Vô dư y Niết-bàn mà vào Niết-bàn; ta dù phải đem Tam thừa giáo 
pháp diệt độ tắt cả hữu tình, nhưng thật chăng thấy hữu tình nào được diệt độ; ta phải đối tất cả pháp 
như thật giác rõ vô sanh vô diệt; ta phải tỉnh thuần đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, tu hành sáu 
Ba-la-mật-đa; ta phải tu học nơi tất cả pháp thông đạt rốt ráo khắp vào diệu trí; ta phải thông đạt nhất 
lý thú môn của tất cả pháp tướng; ta phải thông đạt nhị lý thú môn cho đến vô biên lý thú môn của tất 
cả pháp tướng; ta phải đối tất cả pháp tu học cho thông đạt diệu trí nhất lý thú môn; ta phải đối tất cả 
pháp tu học cho thông đạt diệu trí nhị lý thú môn, cho đến thông đạt diệt trí vô biên lý thú môn; ta phải 
tu học dẫn phát vô biên tĩnh lự vô lượng vô sắc pháp môn; ta phải tu học dẫn phát vô biên ba mươi bảy 
Bồ-đề phần pháp, ba giải thoát môn, sáu Ba-la- mật- đa pháp môn; ta phải tu học dẫn phát vô biên năm 
nhãn, sáu thần thông, mười lực Phật, bốn vô sở ÚY, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bỉ, đại hỷ, đại xá, mười 
tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí pháp môn. Thiện Hiện! Như 
vậy gọi là tâm Kim cương dụ Bồ-tát Ma-ha-tát. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem vô sở đắc làm phương tiện, 
an trụ tâm này cũng chẳng ÿ lại mà sanh kiêu cử, cho nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải 
được làm bậc thượng thủ. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát sanh tâm như vây: '"Tắt cả các loại hữu tình đang bị 
khỗ não trong địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, trong thú người trời, ta phải thầy chịu khiến kia an vui." 
Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát sanh tâm như vẫy: '"Ta phải vì một hữu tình trải qua vô lượng trăm ngàn trăm 
ức muôn ức đại kiếp chịu các hình khỗ dữ dội các nơi địa ngục, dùng vô số phương tiện giáo hóa khiến 


chứng Vô dư Niết-bàn. Cứ thứ lớp như thế, vì tất cả hữu tình mỗi mỗi đều trải qua vô lượng trăm ngàn 
trăm ức muôn ức đại kiếp chịu các khô hình nơi các địa ngục, cũng mỗi mỗi đều dùng vô số phương 
tiện giáo hóa khiến chứng Vô dư Niết-bàn. Làm việc này rồi, tự trồng căn lành, lại trải qua vô lượng 
trăm ngàn trăm ức muôn ức đại kiếp tu tập viên mãn Bồ-đề tư lương, nhiên hậu chứng lấy Vô thượng 
Chánh đẳng Bồ-đề"'. Thiện Hiện! Như vậy gọi là tâm Kim cương dụ Bồ-tát Ma-ha-tát. Nếu Bằ-tát Ma- 
ha-tát đem vô sở đắc mà làm phương tiện, an trụ tâm này cũng chẳng tự ÿ lại mà sanh kiêu cử, cho nên 
ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải được làm bậc thượng thủ. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ-tát Ma-ha-tát này phát tâm Thù thắng quảng đại quyết chẳng lui 
hoại, do nhờ tâm này nên ở trong chúng đại hữu tình nhât định phải được làm thượng thủ. 


Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Kẻ nào được gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát phát tâm Thù 
thắng quảng đại? Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát sanh tâm như vầy: Ta nên từ sơ phát 
tâm cho đến chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, ở thời gian giữa thề sẽ chẳng khởi tâm tham 
dục, tâm sân nhuế, tâm ngu sỉ, tâm giận, tâm hờn, tâm giấu, tâm não, tâm dối, tâm gạt, tầm nịnh, tâm 
ganh, tâm kiết, tâm kiêu, tâm hại và tâm tà kiến khinh dễ thảy, cũng lại chẳng khởi tâm hướng về bậc 
Thanh văn, Độc giác. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát tâm Thù thắng quảng đại. Nếu Bồ- 
tát Ma-ha-tát đem vô sở đắc làm phương tiện, an trụ tâm này cũng chẳng tự ÿ lại mà sanh kiêu cử, cho 
nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải được làm thượng thủ. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ-tát Ma-ha-tát này phát tâm Bắt khả khuynh động, quyết chẳng lui 
hoại. Do nhờ tâm này nên ở trong chúng đại hữu tình nhât định phải được làm thượng thủ. 


Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Kẻ nào được gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát tâm Bắt khả 
khuynh động? Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát sanh tâm như vầy: Ta phải đem tâm tương 
ưng với Nhất thiết trí trí, tu tập phát khởi tất cả đáng tu, đáng nên làm việc. Thiện Hiện! Như vậy gọi 
là Bồ-tát Ma-ha-tát tâm Bất khả khuynh động. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem vô sở đắc mà làm phương 
tiện an trụ tâm này, cũng chẳng tự ÿ lại mà sanh kiêu cử, cho nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định 
phải làm thượng thủ. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ-tát Ma-ha-tát này phát tâm Lợi ích an vui quyết chẳng lay động, do 
nhờ tâm này nên ở trong chúng đại hữu tình nhât định phải được làm thượng thủ. 


Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Kẻ nào được gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát tâm Lợi ích 
an vui? Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát sanh tâm như vầy: Ta phải tột đời vị lai, đối tất cả 
hữu tình vì làm chỗ nương về: cầu, thuyền, sông, biển cứu vớt che chở thường chẳng nới bỏ. Thiện 
Hiện! Như vậy gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát tâm Lợi ích an vui. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát đem vô sở đắc mà làm 
phương tiện, an trụ tâm này cũng chẳng tự ÿ lại mà sanh kiêu cử, cho nên ở trong chúng đại hữu tình 
nhất định phải làm thượng thủ. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ-tát Ma-ha-tát này khu tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thường hay 
ái pháp, lạc pháp, hân pháp, hỷ pháp, do nhờ duyên này nên ở trong chúng đại hữu tình nhật định phải 
được làm thượng thú. 


Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Những là pháp nào? Làm sao Bồ-tát Ma- ha- tát 
khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thường đối pháp này ái lạc hân hỷ? Phật bảo: Thiện Hiện! Nói rằng 
Pháp, nghĩa là pháp tất cả hữu tình và sắc, phí sắc đều vô tự tánh, đều bất khả đắc, thật tướng bất hoại, 
đấy gọi là Pháp. Nói rằng Ái pháp, nghĩa là đối với pháp ấy khởi muốn mong cầu. Nói răng Lạc pháp, 
nghĩa là đối với pháp ây ngợi khen công đức. Nói răng Hân pháp, nghĩa là đối với pháp ây vui mừng 
tín thọ. Nói rằng Hỷ pháp, nghĩa là đối với pháp ấy mến mộ tu tập nhiều. Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát 
như vậy, khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, thường hay ái pháp, 
lạc pháp, hân pháp, hỷ pháp; cũng chẳng tự ÿ lại mà sanh kiêu cử, cho nên ở trong chúng đại hữu tình 
nhất định phải làm thượng thủ. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ-tát Ma-ha-tát này khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc 
mà làm phương tiện, an trụ nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng 
nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bỗn 
tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh 
không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, cho nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định phải được 
làm thượng thủ. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ-tát Ma-ha-tát này khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc 
mà làm phương tiện, an trụ bôn tĩnh lự, bôn vô lượng, bôn vô sắc định, cho nên ở trong chúng đại hữu 
tình nhât định phải được làm thượng thủ. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ-tát Ma-ha-tát này khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc 
mà làm phương tiện, an trụ bôn niệm trụ, bôn chánh đoạn, bôn thân túc, năm căn, năm lực, bảy đắng 
giác chỉ, tám thánh đạo chỉ, cho nên ở trong chúng đại hữu tình nhật định phải được làm thượng thủ. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ-tát Ma-ha-tát này khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc 
mà làm phương tiện, an trụ không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, cho nên ở trong chúng đại hữu 
tình nhât định phải được làm thượng thủ. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ-tát Ma-ha-tát này khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc 
mà làm phương tiện, an trụ Bô thí, Tịnh giới, An nhân, Tỉnh tiên, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cho 
nên ở trong chúng đại hữu tình nhật định phải được làm thượng thủ. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ-tát Ma-ha-tát này khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc 
mà làm phương tiện, an trụ năm nhãn, sáu thân thông, cho nên ở trong chúng đại hữu tình nhât định 
phải được làm thượng thủ. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ-tát Ma-ha-tát này khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc 
mà làm phương tiện, an trụ Phật mười lực, bốn vô sở ÚY, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bỉ, đại hỷ, đại xả, 
mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, cho nên ở trong chúng 
đại hữu tình nhất định phải được làm thượng thủ. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Vì Bồ-tát Ma-ha-tát này khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc 
mà làm phương tiện, an trụ Kim cương dụ tam-ma-địa, cho đến đem vô sở đắc mà làm phương tiện, an 
trụ Vô trước vô vi vô nhiễm giải thoát như hư không tam-ma-địa, cho nên ở trong chúng đại hữu tình 
nhất định phải được làm thượng thủ. 


Thiện Hiện! Vì nhiều các nhân duyên như vậy thảy, cho nên Bồ-tát Ma-ha-tát này ở trong chúng 
đại hữu tình nhât định phải được làm thượng thủ. Thiện Hiện! Vậy nên Bô-tát lại gọi là Ma-ha-tát. 


Bấy giờ, cụ thọ Xá-lợi-tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Tôi cũng muốn nói Bồ-tát do nghĩa này 
nên lại gọi là Ma-ha-tát. Phật nói: Xá-lợi-tử! Tùy ý ngươi nói. 


Xá-lợi-tử nói: Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát năng vì hữu tình, đem vô sở đắc mà làm phương 
tiện, thuyết pháp dứt ngã kiến, hữu tình kiến, mạng giả kiến, sanh giả kiến, dưỡng giả kiến, sĩ phu kiến, 
bỗ- đặc- -già- -la kiến, ý sanh kiến, nho đồng kiến, tác giả kiến, sử giả kiến, khởi giả kiến, sử khởi giả kiến, 
thọ giả kiến, sử thọ giả kiến, tri giả kiến và kiến giả kiến; cho nên Bồ-tát này lại gọi là Ma-ha-tát. 


Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát năng vì hữu tình, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, thuyết pháp 
dứt thường kiên, đoạn kiên, nên Bô-tát này lại gọi là Ma-ha-tát. 


Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát năng vì hữu tình, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, thuyết pháp 
dứt hữu kiên, vô kiên, nên Bô-tát này lại gọi là Ma-ha-tát. 


- Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát năng vì hữu tình, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, thuyết pháp 
dứt uân kiên, xứ kiên, giới kiên, đề kiên, duyên khởi kiên, nên Bô-tát này lại gọi là Ma-ha-tát. 


Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát năng vì hữu tình, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, thuyết pháp 
dứt bôn tĩnh lự kiên, bôn vô lượng kiên, bôn vô sắc định kiên, nên Bô-tát này lại gọi là Ma-ha-tát. 


Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát năng vì hữu tình, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, thuyết pháp 
dứt bốn niệm trụ kiến, bốn chánh đoạn kiến, bốn thần túc kiến, năm căn kiến, năm lực kiến, bảy đẳng 
giác chỉ kiến, tám thánh đạo chỉ kiến, nên Bồ-tát này lại gọi là Ma-ha-tát. 


Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát năng vì hữu tình, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, thuyết pháp 
dứt ba giải thoát môn kiên, sáu Ba-la-mật kiên, nên Bô-tát này lại gọi là Ma-ha-tát. 


Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát năng vì hữu tình, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, thuyết pháp 
dứt năm nhãn kiên, sáu thân thông kiên, nên Bô-tát này lại gọi là Ma-ha-tát. 


Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát năng vì hữu tình, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, thuyết pháp 
dứt Phật mười lực kiến, bốn vô sở úy kiến, bốn vô ngại giải kiến, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả kiến, mười 
tám pháp Phật bắt cộng kiến, nhất thiết trí kiến, đạo tướng trí kiến, nhất thiết tướng trí kiến, nên Bồ- 
tát này lại gọi là Ma-ha-tát. 


Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát năng vì hữu tình, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, thuyết pháp 
dứt thành thục hữu tình kiến, nghiêm tịnh Phật độ kiến, Bồ-tát kiến, Phật-đà kiến và Chuyễn pháp luân 
kiến, nên Bồ-tát này lại gọi là Ma-ha-tát. 


Bạch Thế Tôn! Dùng tóm mà nói: Do các Bồ-tát năng vì hữu tình, đem vô sở đắc mà làm phương 
tiện, thuyêt pháp dứt tât cả kiên châp, cho nên Bô-tát này được gọi là Ma-ha-tát. 


Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện hỏi Xá-lợi-tử rằng: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát năng vì hữu tình, đem vô sở 
đắc làm phương tiện để thuyết pháp dứt các kiến chấp ấy, duyên gì Bồ-tát Ma-ha- tát tự có sở đắc làm 
phương tiện, khởi kiến sắc, kiến thọ tưởng hành thức. Khởi kiến nhãn xứ, kiến nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. 
Khởi kiến sắc xứ, kiến thanh hương vị xúc pháp xứ. Khởi kiến nhãn giới, kiến sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ. Khởi kiến nhĩ giới, kiến thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ. Khởi kiến tỷ giới, kiến hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ 
xúc làm duyên sanh ra các thọ. Khởi kiến thiệt giới, kiến vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc 
làm duyên sanh ra các thọ. Khởi kiến thân giới, kiến xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm 
duyên sanh ra các thọ. Khởi kiến ý giới, kiễn pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra 
các thọ. Khởi kiến địa giới, kiến thủy hỏa phong không thức giới. Khởi kiến khỗ thánh đế, kiến tập diệt 
đạo thánh đế. Khởi kiến vô minh, kiến hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử 
sầu thán khổ ưu não. Khởi kiến bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, Khởi kiến bốn niệm trụ, 
kiến bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ. Khởi kiến 
không giải thoát môn, kiến vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Khởi kiến Bồ thí Ba-la-mật-đa, kiến 
Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát nhã Ba-la-mật-đa. Khởi kiến năm nhãn, kiến sáu thần thông. 
Khởi kiến Phật mười lực, kiến bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hÿỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bắt cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Khởi kiến thành thục hữu tình, 
kiến nghiêm tịnh Phật độ, kiến Bồ-tát, kiến Phật Đà và kiến Chuyển pháp luân ư? 


Cụ thọ Xá-lợi-tử đáp Thiện Hiện rằng: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát, khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa, không có phương tiện khéo léo ấy, đem hữu sở đắc mà làm phương tiện, bèn khởi kiến sắc, kiến thọ 
tưởng hành thức cho đến bèn khởi kiến Phật-đà, kiến Chuyển pháp luân, là Bồ-tát Ma-ha-tát này chẳng 
năng vì các hữu tình, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, thuyết phát dứt các kiến chấp. Nếu Bồ-tát 
Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, có phương tiện khéo léo ấy, năng vì hữu tình đem vô sở 
đắc làm phương tiện, thuyết phát dứt các kiến chấp, là Bồ-tát Ma-ha-tát này chẳng khởi kiến sắc, kiến 
thọ tưởng hành thức, cho đến chẳng khởi kiến Phật-đà, kiến Chuyển pháp luân. 


Bấy giò, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Tôi cũng muốn nói Bồ-tát do nghĩa này 
nên lại gọi là Ma-ha-tát. Phật nói: Thiện Hiện! Tùy ý ngươi nói. 


Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát Nhắt thiết trí trí phát tâm Bồ-đề, tâm Vô 
đẳng đẳng, tâm Bắt cộng tất cả Thanh văn, Độc giác. Đối với các tâm như vậy cũng chẳng chấp lấy. Vì 
sao thế? Bạch Thế Tôn! Tâm Nhất thiết trí kia là chơn vô lậu, chẳng đọa ba cõi; tâm cầu Nhắt thiết trí 
trí cũng là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Đối với các tâm như vậy chẳng nên chấp lấy. Cho nên Bồ-tát 
này cũng lại gọi là Ma-ha-tát. 


Khi ấy, Xá-lợi-tử hỏi Thiện Hiện rằng: Bồ-tát Ma-ha- tát tâm Vô đẳng đẳng, tâm Bắt cộng tẤt cả 
Thanh văn, Độc giác là thế nào? Thiện Hiện đáp: Các Bồ-tát Ma-ha-tát từ sơ phát tâm, chẳng thấy các 
pháp có sanh có diệt, có giảm có tăng, có lai có khứ, có nhiễm có tịnh, cũng chẳng thấy có tầm Thanh 
văn, Độc giác, tâm Bồ-tát, tâm Như Lai. Xá-lợi-tử! Đây gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát tâm Vô đẳng đẳng, tâm 
Bắt cộng tắt cả Thanh văn, Độc giác. Các Bồ-tát Ma-ha-tát đối các tâm như vậy cũng chẳng chấp lấy. 


Khi â Ấy, Xá-lợi-tử hỏi Thiện Hiện rằng: Nếu với tâm như vậy chẳng nên chấp lấy á Ấy, thời đối tắt 
cả tâm ngu phu, dị sanh, Thanh văn, Độc giác thảy cũng chẳng nên chấp lẫy. Và với tâm sắc chẳng nên 
chấp lẫy, với tâm thọ tưởng hành thức cũng chẳng nên chấp lẫy. Với tâm nhãn xứ chẳng nên chấp lẫy, 
với tầm nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng nên chấp lấy. Với tâm sắc xứ chẳng nên chấp lấy, với tầm 
thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng nên chấp lấy. Với tâm nhãn giới chẳng nên chấp lấy, với tâm 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng nên chấp lấy. Với 
tâm nhĩ giới chẳng. nên chấp lấy, với tâm thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra các thọ cũng chẳng nên chấp lấy. Với tâm tỷ giới chẳng nên chấp lấy, với tâm hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc, tý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng nên chấp lấy. Với tâm thiệt giới chẳng nên 
chấp lấy, với tầm vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng 
nên chấp lấy. Với tâm thân giới chẳng nên chấp lấy, v với tâm xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân 
xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng nên chấp lấy. Với tâm ý giới chẳng nên chấp lẫy, với tầm 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng nên chấp lấy. Với tâm địa 
giới chẳng nên chấp lấy, với tâm thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng. nên chấp lấy. Với tâm 
khổ thánh đề chẳng nên chấp lấy, với tâm tập diệt đạo thánh cũng chẳng nên chấp lấy. Với tâm vô mỉnh 
chẳng nên chấp lấy, với tâm hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thú, hữu, sanh, lão tử sầu thán 
khỗ ưu não cũng chẳng. nên chấp lấy. Với tâm bốn tĩnh lự chẳng nên chấp lấy, với tâm bốn vô lượng, 
bốn vô sắc định cũng chẳng nên chấp lấy. Với tâm bốn niệm trụ chẳng nên chấp lẫy, với tâm bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ cũng chẳng nên chấp lấy. Với tâm 
không giải thoát môn chẳng nên chấp lấy, với tâm vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng chẳng nên 
chấp lấy. Với tâm Bồ thí Ba-la- mật-đa chẳng nên chấp lẫy, với tâm Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh 
lự, Bát nhã Ba-la-mật-đa cũng chẳng nên chấp lấy. Với tâm năm nhãn chẳng nên chấp lẫy, với tâm sáu 
thần thông cũng chẳng nên chấp lấy. Với tâm Phật mười lực chẳng nên chấp lấy, với tâm bốn vô sở úy, 
bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng, nhất thiết trí, đạo tướng 
trí, nhất thiết tướng trí cũng chẳng nên chấp lấy. Vì sao thế? Vì các tâm như vậy đều vô tâm tánh vậy. 


Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 
Khi Ấy, Xá-lợi-tử hỏi Thiện Hiện rằng: Nếu tất cả tâm vì không có tâm tánh vậy, chẳng nên chấp 
lấy Ấy, thời sắc vì không có tánh sắc vậy, chẳng nên chấp lấy; thọ tướng hành thức, vì không có tánh 


thọ tưởng hành thức vậy, cũng chẳng nên chấp lấy. 


Nhãn xứ, vì không có tánh nhãn xứ vậy, chẳng nên chấp lấy; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, vì không có 
tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vậy, cũng chẳng nên chấp lấy. 


Sắc xứ, vì không có tánh sắc xứ vậy, chẳng nên chấp lấy; thanh hương vị xúc pháp xứ, vì không 
có tánh thanh hương vị xúc pháp xứ vậy, cũng chăng nên châp lây. 


Nhãn giới, vì không có tánh nhãn giới vậy, chẳng nên chấp lấy; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, vì không có tánh sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh 
ra các thọ vậy, cũng chẳng nên chấp lấy. 


Nhĩ giới, vì không có tánh nhĩ giới vậy, chẳng nên chấp lấy; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, vì không có tánh thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các 
thọ vậy, cũng chẳng nên chấp lấy. 


Tỷ giới, vì không có tánh tỷ giới vậy, chẳng nên chấp lấy; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ 
xúc làm duyên sanh ra các thọ, vì không có tánh hương giới cho đên tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 
vậy, cũng chăng nên chập lây. 


Thiệt giới, vì không có tánh thiệt giới vậy, chẳng nên chấp lấy; vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, vì không có tánh vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra 
các thọ vậy, cũng chẳng nên chấp lấy. 


Thân giới, vì không có tánh thân giới vậy, chẳng nên chấp lấy; xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, vì không có tánh xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra 
các thọ vậy, cũng chẳng nên chấp lấy. 


Ý giới, vì không có tánh ý giới vậy, chẳng nên chấp lấy; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm 
duyên sanh ra các thọ, vì không có tánh pháp giới cho đên ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vậy, cũng 
chăng nên chập lây. 


Địa giới, vì không có tánh địa giới vậy, chẳng nên chấp lấy; thủy hóa phong không thức giới, vì 
không có tánh thủy hỏa phong không thức giới vậy, cũng chẳng nên chấp lấy. 


Khỗ thánh đế, vì không có tánh khổ thánh để vậy, chẳng nên chấp lấy; tập diệt đạo thánh đề, vì 
không có tánh tập diệt đạo thánh đề vậy, cũng chẳng nên chấp lấy. 


Vô minh, vì không có tánh vô minh vậy, chẳng nên chấp lấy; hành, thức, danh sắc, đục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não, vì không có tánh hành cho đến lão tử sầu thán khổ 
ưu não vậy, cũng chẳng nên chấp lấy. 


Bồn tĩnh lự, vì không có tánh bốn tĩnh lự vậy, chẳng nên chấp lấy; bốn vô lượng, bốn vô sắc định, 
vì không có tánh bốn vô lượng, bốn vô sắc định vậy, cũng chẳng nên chấp lấy. 


Bốn niệm trụ, vì không có tánh bốn niệm trụ vậy, chẳng nên chấp lấy; bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ, vì không có tánh bốn chánh đoạn cho đến 
tám thánh đạo chỉ vậy, cũng chẳng nên chấp lẫy. 


Không giải thoát môn, vì không có tánh không giải thoát môn vậy, chẳng nên chấp lấy; vô tướng, 
vô nguyện giải thoát môn, vì không có tánh vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vậy, cũng chắng nên 
chập lây. 


Bồ thí Ba- la- mật-đa, vì không có tánh Bồ thí Ba-la-mật-đa vậy, chẳng nên chấp lấy; Tịnh giới, 
An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát nhã Ba-la-mật-đa, vì không có tánh Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, 
Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa vậy, cũng chẳng nên chấp lấy. 


Năm nhãn, vì không có tánh năm nhãn vậy, chẳng nên chấp lấy; sáu thần thông, vì không có 
tánh sáu thân thông vậy, cũng chăng nên châp lây. 


Phật mười lực vì không có tánh Phật mười lực vậy, chẳng nên chấp lấy; bốn vô sở ÚY, bốn vô 
ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất 


thiết tướng trí, vì không có tánh bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí vậy, cũng chẳng nên chấp 
lấy. 


Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 


Khi ấy, Xá-lợi-tử hỏi Thiện Hiện rằng: Nếu tâm Nhất thiết trí trí là chơn vô lậu chẳng đọa ba 
cõi ấy, thời tất cả tâm ngu phu, dị sanh, Thanh văn, Độc giác thảy cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa 
ba cõi. Vì sao thế? Vì các tâm như vậy cũng là bản tánh không. Sở vì sao? Vì pháp bản tánh không là 
chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. 


Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 


Xá-lợi-tử nói: Sắc cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; thọ tưởng hành thức cũng nên là 
chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì sắc thọ tưởng hành thức bản tánh đều không vậy. Sở vì 
sao? Vì pháp bản tánh không là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. 
Thật như lời vừa nói. 


Xá-lợi-tử nói: Nhãn xứ cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng nên 
là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ bản tánh đều không vậy. Sở 
vì sao? Vì pháp bản tánh không là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như 
vậy. Thật như lời vừa nói. 


Xá-lợi-tử nói: Sắc xứ cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; thanh hương vị xúc pháp xứ 
cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì sắc thanh hương vị xúc pháp xứ bản tánh đều 
không vậy. Sở vì sao? Vì pháp bản tánh không là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: 
Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 


Xá-lợi-tử nói: Nhãn giới cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì 
nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì pháp bản 
tánh không là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa 
nói. 


Xá-lợi-tử nói: Nhĩ giới cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì nhĩ 
giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì pháp bản tánh 
không là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 


Xá-lợi-tử nói: Tỷ giới cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì tỷ giới 
cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì pháp bản tánh không 
là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 


Xá-lợi-tử nói: Thiệt giới cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì thiệt 
giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì pháp bản tánh 
không là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 


Xá-lợi-tử nói: Thân giới cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cối; xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì 
thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì pháp bản 
tánh không là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa 
nói. 


Xá-lợi-tử nói: Ý giới cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý 
xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì ý giới cho đến 
ý xúc làm duyên sanh ra các thọ bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì pháp bản tánh không là chơn 
vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 


Xá-lợi-tử nói: Địa giới cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; thủy hỏa phong không thức 
giới cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì địa thủy hỏa phong không thức giới, bản 
tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì pháp bản tánh không là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện 
đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 


Xá-lợi-tử nói: Khổ thánh để cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; tập diệt đạo thánh đề 
cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì khỗ tập diệt đạo thánh đế, bản tánh đều không 
vậy. Sở vì sao? Vì pháp bản tánh không là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như 
vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 


Xá-lợi-tử nói: Vô minh cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao 
thế? Vì vô minh cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não, bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì pháp bản 
tánh không là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa 
nOI. 


Xá-lợi-tử nói: Bốn tĩnh lự cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; bốn vô lượng, bốn vô sắc 
định cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc 
định, bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì pháp bản tánh không là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. 
Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 


Xá-lợi-tử nói: Bốn niệm trụ cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. 
Vì sao thế? Vì bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chỉ, bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì pháp 
bản tánh không là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật như lời 
vừa nói. 


Xá-lợi-tử nói: Không giải thoát môn cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; vô tướng, vô 
nguyện giải thoát môn cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì không, vô tướng, vô 
nguyện giải thoát môn, bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì pháp bản tánh không là chơn vô lậu 
chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 


Xá-lợi-tử nói: Bồ thí Ba-la-mật-đa cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; Tịnh giới, An nhẫn, 
Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát nhã Ba-la-mật-đa cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì Bồ 
thí Ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì pháp bản tánh 
không là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 


Xá-lợi-tử nói: Năm nhãn cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; sáu thần thông cũng nên là 
chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì năm nhãn, sáu thần thông bản tánh đều không vậy. Sở vì 
sao? Vì pháp bản tánh không là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. 
Thật như lời vừa nói. 


Xá-lợi-tử nói: Phật mười lực cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi; bốn vô sở úy, bốn vô ngại 
giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết 
tướng trí cũng nên là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. Vì sao thế? Vì Phật mười lực cho đến nhất thiết 
tướng trí, bản tánh đều không vậy. Sở vì sao? Vì pháp bản tánh không là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi. 
Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 


Khi ấy, Xá-lợi-tử hỏi Thiện Hiện rằng: Nếu pháp tâm sắc thảy, vì không có tánh tâm sắc thảy 
vậy, đêu chăng nên châp lây ây, thời tât cả pháp lẽ nên đêu bình đăng, không có sai khác? Thiện Hiện 
đáp răng: Như vậy, như vậy. Thật như lời vừa nói. 


Xá-lợi-tử nói: Nếu tất cả pháp nhất định không sai khác ấy, vì sao Như Lai thuyết tâm sắc thầy 
pháp có món món sai khác? Thiện Hiện đáp răng: Đây là Như Lai tùy theo lời nói thê tục thi thiệt có 
món món sai khác này, chớ chăng phải do thật nghĩa. 


Khi ấy, Xá-lợi-tử hỏi Thiện Hiện rằng: Nếu tất cả ngu phu, dị sanh, Thanh văn, Độc giác, Bồ- 
tát, Như Lai tâm sắc thảy pháp, vì bản tánh đều không vậy, là chơn vô lậu chẳng đọa ba cõi ấy, thời 
thánh giả, dị sanh và nhất thiết trí cùng phi nhất thiết trí, lẽ nên đều bình đẳng không có sai khác? 
Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy. Thật như lời nói. 


Xá-lợi-tử nói: Nếu các phàm thánh nhất định không sai khác ấy, vì sao Như Lai thuyết các phàm, 
thánh có thứ thứ sai khác? Thiện Hiện đáp răng: Đây cũng là Như Lai tùy theo lời nói thê tục thi thiệt, 
mới có các thứ sai khác này, chớ chăng phải do thật nghĩa. 


Xá-lợi-tử! Như vậy Bồ-tát Ma-ha-tát, khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên đem vô sở đắc mà 
làm phương tiện vậy, đối với chỗ phát tâm Bồ-đề, tâm Vô đẳng đẳng, : tâm Bất cộng tất cả Thanh văn, 
Độc giác, chẳng Ỷ, chẳng đắm, đối với tẤt cả pháp cũng không chấp Ấy. Do nghĩa này vậy, nên gọi là 
Ma-ha-tát. 


Bấy giờ, cụ thọ Mãn-từ-tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Tôi cũng muốn nói Bồ-tát do nghĩa 
này nên lại gọi là Ma-ha-tát? Phật bảo: Mãn-từ-tử! Tùy ý ngươi nói. 


Mãn-từ-tử thưa: Bạch Thế Tôn! Do các Bồ-tát vì muốn lợi vui cho tất cả hữu tình, nên mặc áo 
giáp đại công đức, phát ý Đại thừa, nên cõi xe Đại thừa, lại được gọi là Ma-ha-tát. 


Khi ấy, Xá-lợi-tử hỏi Mãn-từ-tử rằng: Sao là Bồ-tát Ma-ha-tát, vì muốn lợi vui cho tất cả hữu 
tình, mặc áo giáp đại công đức? 


Mãn-từ-tử nói: Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát tu hạnh Bồ-đề, chẳng vì số ít hữu tình nên được lợi 
vui, mà vì tât cả hữu tình được lợi vui nên tu hạnh Bô-đêề. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là Bô-tát Ma-ha-tát, 
vì muôn lợi vui cho tât cả hữu tình, mặc áo giáp đại công đức. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát trụ Bồ thí Ba-la-mật-đa, khi tu Bồ thí Ba-la-mật-đa, chẳng 
vì số ít hữu tình nên được lợi vui, mà vì tất cả hữu tình được lợi vui nên tu Bồ thí Ba-la-mật-đa. Xá-lợi- 
tử! Bồ-tát Ma-ha-tát trụ Tịnh giới Ba-la-mật-đa, khi tu Tịnh giới Ba-la-mật-đa chẳng vì số ít hữu tình 
nên được lợi vui, mà vì tất cả hữu tình nên được lợi vui, nên tu Tịnh giới Ba-la-mật-đa. Xá-lợi-tử! Bồ- 
tát Ma-ha-tát trụ An nhẫn Ba-la-mật-đa, khi tu An nhẫn Ba-la-mật-đa, chẳng vì số ít hữu tình nên được 
lợi vui, mà vì tất cả hữu tình được vui nên tu An nhẫn Ba-la-mật-đa. Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát trụ 
Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, khi tu Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa. Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát trụ Tĩnh lự Ba-la- 
mật-đa, khi tu Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, chẳng vì số ít hữu tình nên được lợi vui, mà vì tắt cả hữu tình được 
lợi vui, nên tu Tĩnh lự Ba-la-mật-đa. Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, khi tu Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa, chẳng vì số ít hữu tình nên được lợi vui, mà vì tất cả hữu tình được lợi vui, nên tu 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát, vì muốn lợi vui cho tất cả hữu tình 
mà mặc áo giáp đại công đức. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát mặc áo giáp đại công đức lợi vui hữu tình chẳng bị hạn cục, 
nghĩa là chẳng tác lên nghĩ này: '"Ta giáo hóa ngần ây hữu tình khiến được Vô dư Niết- bàn, ngần ấy 
hữu tình chẳng cho nó được. Ta giáo hóa ngần ây hữu tình khiến trụ Vô thượng Bồ-đề, ngần ây hữu 
tình chẳng cho nó trụ"'. Nhưng Bồ-tát Ma-ha-tát này, khắp khiến tất cả hữu tình được Vô dư Niết-bàn 
và trụ Vô thượng Bồ-đề, vậy nên mặc áo giáp đại công đức. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát lại tác lên nghĩ như vầy: "Ta phải tự viên mãn Bồ thí Ba- 
la-mật-đa, cũng giáo hóa tất cả hữu tình nơi Bồ thí Ba-la-mật-đa tu cho viên mãn. Ta phải tự viên mãn 
Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát nhã Ba-la-mật-đa, cũng giáo hóa tất cả hữu tình nơi tịnh 
giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa tu cho viên mãn. Ta phải tự trụ nội không, cũng giáo hóa tất cả hữu 
tình khiến trụ nội không. Ta phải tự trụ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng 
nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bỗn 
tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh 
không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không: cũng giáo hóa tất cả hữu tình khiến trụ ngoại không cho 
đến vô tánh tự tánh không. Ta phải tự trụ bốn tĩnh lự, cũng giáo hóa tất cả hữu tình khiến tu bốn tĩnh 
lự. Ta phải tự trụ bốn vô lượng, bốn vô sắc định; cũng giáo hóa tất cả hữu tình khiến tu bốn vô lượng, 
bốn vô sắc định. Ta phải tự trụ bốn niệm trụ, cũng giáo hóa tất cả hữu tình khiến tu bốn niệm trụ. Ta 
phải tự trụ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ; 
cũng giáo hóa tất cả hữu tình khiến tu bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ. Ta phải tự trụ không 
giải thoát môn, cũng giáo hóa tất cả hữu tình khiến tu không giải thoát môn. Ta phải tự trụ vô tướng, 
vô nguyện giải thoát môn; cũng giáo hóa tất cả hữu tình khiến tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. 
Ta phải tự trụ năm nhãn, cũng giáo hóa tất cả hữu tình khiến tu năm nhãn. Ta phải tự trụ sáu thần 
thông, cũng giáo hóa tất cả hữu tình khiến tu sáu thần thông. Ta phải tự trụ Phật mười lực, cũng giáo 
hóa tất cả hữu tình khiến tu Phật mười lực. Ta phải tự trụ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, 
đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí; cũng 
giáo hóa tất cả hữu tình khiến tu bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí". Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là 
Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui tất cả hữu tình mà mặc áo giáp đại công đức. 


-== 0()0 -=- 


